TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

THS.PHÙNG QUYẾT THÁNG 


PHƯƠNG TRÌNH 
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 
CỰC ĐẠI, CỰC TIỀU CỦA 
HÀM SỐ BẬC 3 

PHƯƠNG PHÁP P.Q.T 

Một phương pháp mới mang tính ưu việt hơn các phương pháp trước đó. 

Kết quả rõ ràng mang tính trực quan cao! 


HÀ NỘI, THẢNG 9 NĂM 2016 






Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA cực ĐẠI, cực TIỂU 

CỦA HÀM SỐ BẬC 3 
PHƯƠNG PHÁP PHÙNG QUYẾT THẮNG 


I. Đặt vấn đề: 

Xét hàm số y = /(x) liên tục và khả vi trên tập xác định của nó. Neu f(x) được phân tích thành 
/(x) = /i(x). /'(x) + g (x) thì g(x) chính là phương trình đi qua điểm cực trị của hàm số f(x). 

Thật vậy: giả sử f(x) tồn tại các điểm cực đại, cực tiểu có hoành độ là X C Đ, X C T thì 


f'(x CĐ ) = f'(x CT ) = 0 

Khi đó, thay XCE), X C T vào f(x) và kết họp với (1), ta được: 

/Ocđ) = h(x CĐ ). /'(x CĐ ) + g(x CĐ ) = g(x CĐ ) 
0 


( 1 ) 


( 2 ) 


/(*cr) - h(x CT ).f ( X CT ) + <9(*cr) - 9( x ct) 
*" 0 ~ 


(3) 


Từ (2), (3) suy ra g(x) là phương trình đi qua điểm cực đại cực tiểu của hàm số (đpcm). Bằng 
cách thực hiện phép chia đa thức y/y' ta tìm được thương /i(x) và phần dư g(x). Đây chính là cách 
làm phổ biến hiện nay. 


Áp dụng cho hàm bậc 3 y = /(x) = ax 3 + bx 2 + cx + d với a ^ 0 thì y' = /'(x) = 3ax 2 + 
2 bx + c. Khi đó, g(x) và h(x) đều có dạng là hàm số bậc nhất: 


2 b 2 \ bc 


2c 


... X b 

h(x) = J + £- 
3 9 a 


(4) 

(5) 


Những phương pháp tìm nhanh hàm g(x) đều xoay quanh phép chia đa thức y/y' điển hình là 
phương pháp lập bảng hệ số chia bậc 2, phương pháp chia bằng máy tính Fx570 với phép gán X = 1000 
(một dạng biến thể của khai triển đa thức của tác giả Bùi Thế Việt). 

Gần đây, tác giả Hoàng Trọng Tấn có chia sẻ thêm một cách tìm hàm g(x) bằng thuật toán truy hồi 
như sau: 


g(x) = T(£x + F) trong đó: với T(x) = 9 a.-y - y ~Y~ 


1 





Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


Cái hay của phương pháp này ở chỗ hàm g(x) được tìm bằng biểu thức /(x) — h{x). /'(x). Đây là cơ 
sở quan trọng trong phương pháp PQT tôi muốn giới thiệu ở phần sau. 

Phương pháp HTT kết họp với máy tính Fx570 cho kết quả nhanh hơn các phương pháp chia đa 
thức hiện nay và có thể áp dụng với bài toán chứa tham số. Đây là phương pháp có tính đột phá cao; 
tuy nhiên hướng giải quyết chưa phải là phương án toi ưu nhất. 

Chính vì vậy, tôi xin đề xuất một phương pháp mới có tính ưu việt hơn để giải quyết bài toán 
này. Bởi nó giải quyết được 2 vấn đề quan trọng, đó là: 

1. Tìm được mối quan hệ giữa hàm g(x) và các đạo hàm của f(x) nên dạng biểu thức đơn giản 
hơn, dễ nhớ và dễ áp dụng. Mối quan hệ đó là: g(x) = y — ~Ẹp ì 

2. Sử dụng bài toán tính giá trị biểu thức, chỉ cần một phép gán X — i cho luôn chính xác kết 
quả phương trình đường thẳng đi qua điểm CĐ, CT cần tìm. Với bài toán chứa tham số, bài toán 
này cho kết quả vẫn trực quan và tốc độ xử lý nhanh nhưng phải thêm bước biên dịch lại kết quả. 

II. Phương pháp Phùng Quyết Thắng - Tìm phương trình đường thẳng qua điểm 
CĐ, CT của hàm số bậc 3 

1. Cơ sở của phương pháp 

Từ cơ sở trong phần đặt vấn đề, hàm g(x) luôn là phương trình đi qua điểm cực đại, cực tiểu của 
hàm /(x) nên g(x) hoàn toàn có thể được biểu diễn qua biểu thức /(x) — /i(x)./'(x). Áp dụng cho 
hàm đa thức bậc 3, ta có: 


fM -{3 + -L) fXx) <3) 

Ở đây hàm g(x) có dạng bậc nhất nên biểu thức (3) cũng sẽ có dạng bậc nhất. Do đó, ta có thể 
biểu diễn hàm g(x) tuơng tự dạng đại số của số phức. Đây chính là cơ sở cho phép ta ứng dụng số phức 
vào biểu thức (3) thông qua phép gán X = ỉ . 

2. Xây dựng công thức 

Từ hàm số y = /(x) = ax 3 + bx 2 + cx + d với a 0, ta dễ dàng tìm đuợc: 

( y' = /'(x) = 3ax 2 + 2 bx + c 
I y" = /"(x) = 6ax + 2 b 
( ý" = f" '(x) = 6a 

Biểu thức (3) hoàn toàn có thể áp dụng vào tính toán. Tuy nhiên, hàm h(x) của bậc 3 có một tính 
chất thật vi diệu. Một chút nhạy cảm trong lúc băn khoăn làm thế nào xử lý mẫu số 18a cho công thức 
cải tiến của phương pháp HTT, tôi bất chợt nghĩ đến y’ ” và phát hiện ra mối quan hệ rất đặc biệt này: 

X b 3 ax + b 6 ax + 2 b y" y" y" 

h(xì =- + — = ——— = ——-= —— = — — = -1— 

3 9 a 9 a 18 a 18 a 3.6 a 3 y'" 


2 





Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


Quả thực, hàm g(x) có dạng quá đẹp. Không còn hệ số a, các đạo hàm có thể tính lần lượt thông 
qua hàm /(x). Và điều tuyệt vời đó chính là: 


, . _^ 7 y'-y" 
a(x) = y~Yỹ7ĩ 


_ . f'(x, ra). f"(x, m) 

=/(x;m) — irỀm) 


= Ex + F 


Bạn không thế tưởng tượng cái cảm giác sung sướng của tôi sau mấy ngày vật vã với phép biến 
đoi vu vơ khỉ cố gang cải tiến biếu thức trong phương pháp của HTT. Đó là một sự đột phá mãnh liệt 
có sức mạnh ghê gớm. Tôi lúc đó như phát điên lên, và não tôi như vụt sáng tại sao phải làm toán 
ngược như của Tấn, mà không khai trỉến đa thức. Ỷ tưởng so phức ra đời là dựa trên cách làm tôi áp 
dụng cho bài toán viết phương trình tiếp tuyến tại một điếm Xo mấy hôm trước tìm ra. 


Hôm nay tôi viết bản thảo này là lần viết thứ 3, sau bản thảo lần đầu tôi nhờ tác giả của phương 
pháp tiên phong Hoàng Trọng Tấn đọc giúp. Cậu ấy còn sung sướng có lẽ hơn cả tôi khỉ đó, vội đăng 
tin chìa sẻ một đoạn bài viết trên trang FB cá nhân của mình khiến tôi có đôi chút áp lực. Tôi có chia 
sẻ với cậu ấy cảm nghĩ của mình về trường hợp của một người trong giới toán bị chỉ trích gần đây chỉ 
vì vài lôi toán không đáng có. 


Chỉnh vì lẽ đó, niềm hạnh phúc của tôi sẽ chỉ được nhân rộng khỉ chỉnh tôi nghĩ đến người đọc 
tác phấm của mình. Tôi tin họ sẽ không trách tôi nhiều khỉ tôi thực sự dành tâm huyết với nó. Tôi muốn 
nói với các bạn rằng, tôi yêu các bạn nhiều và yêu say đắm sự kiêu kì của em ấy! vẻ đẹp toán học luôn 
là niềm cảm hứng bất tận trong trái tỉm tôi ! 


3. Kỹ thuật Casio Fx570 tìm nhanh pt đường thẳng qua điểm CĐ, CT 

- Chuyển máy tính sang môi trường Mode 2 (môi trường số phức) 

- Nhập vào máy biểu thức thức (ở đây m là tham số) 

y'-y" _rr . f'(.x,m).f"(pc,rn) 

y-^ = /te"0— 

- Ân dấu = để lưu biểu thức 

- Ân CALC : X = i (đơn vị số phức) ; m = 100 hoặc 1000 (nếu có tham số m) 

- Ket quả trả về có dạng đại số của số phức z= a+bi tương ứng với y = Ex +F 

- Dịch kết quả : 

+ Neu hàm số bậc 3 không chứa tham số m, kết quả hiện trên màn hình là kết quả chính xác. 
Ta chỉ việc thay giá trị i thành X trong kết quả thực tế. 

+ Ngược lại, hàm số bậc 3 chứa tham số m, ta phải tiến hành dịch kết quả số thành biểu thức 
chứa m như sau : nếu CALC với 771 = 100, kết quả trả về là 10601 — 19788Í thì ta hiểu như sau : 

Với số 10601, ta tách từ phải sang trái 2 chữ số thành 1 1 06\ 01 . Neu 2 chữ so < 50 như trong vỉ 
dụ này thì giữ nguyên số đó. 1\06\01 = 1\00\00 + 06\00 + 01 = (looỷ + 6.(100) +7 = 771 2 4 - 6m 4 - 1 

Với số -19788, ta tách từ phải sang trai 2 chữ số thành - (1\97\88). Neu 2 chữ số > 50 như trong 
vỉ dụ này thì lấy 100 trừ đì 2 chữ sổ đó, số 100 ta nhớ là 1 đơn vị để đẩy sang chữ so tiếp theo, còn so 
còn lại là so cần tìm. Ở đây 88 được hiểu là 88 = 100 - 12 thì -12 là so cần tìm, và nhớ phải thêm 1 
vào chữ số tiếp theo. Sau 88 là 97phải cộng thêm 1 thành 98, tách 98 thành 100 - 2 thì số cần tìm tiếp 

3 





Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


theo là -2m, nhớ tiếp 1 đơn vị. số cuối cùng là 1 phải cộng thêm 1 là 2m 2 . Vậy -1\97\88 = - (2m 2 - 2m 

12 ). 

4. Ví dụ minh họa : 


VD1 : Cho hàm số y = X 3 4- 3x 2 — Sx 4- 1. Ta luôn có thể tính nhẩm nhanh (không cần ghi ra nháp) 
các đại lượng: 

y' = 3x 2 + 6x — 5; y" = 6x 4- 6; y'" = 6 


Đe tìm phương trình đường thẳng qua CĐ, CT ta làm như sau: 


BƯỚC CÁCH THựC HIỆN MÀN HÌNH MÁY TÍNH 


1 

Chuyển sang môi trường mode 2, nhập vào máy tính biểu 

thức: 

_ _ C3x 2 + 6x — 5)(6x + 6) 

x 3 + 3x 2 5x + l v J 

3x6 

CMPLX 0 Math ▲ 

.2+6X-5) C6K+6) 

1 3X6 

2 

Ấn dấu Ẹ] để lưu lại biểu thức. 

- 

3 

Bấm nút CALC , gán X = i với i là đơn vị số phức, là 

nút ENG 

1 

CMPLX 0 Math ▲ 

X? 

i 


4 

Kết quả màn hình trả về là: 

8 16 . 

3 3~^ 


CMPLX [3 Math ▲ 

X 3 +3X 2 -5X+ 1 > 

8 16- 
3 3 1 


5 

Tương ứng với pt đi qua CĐ, CT là 

16 8 
y = — 7rx + - 
33 



VD2 : Giả sử đồ thị hàm số y — X 3 — 3 mx 2 4- 3 (ra 4- 6)x + 1 có 2 cực trị. Khi đó đường thẳng đi qua hai 
điểm cực trị có phương trình là : (trích từ đề thỉ chính thức của trường THPT Phạm Văn Đồng - Phủ 
Yên) 

X .. - , _ 9 , . c) y = 2(— m 2 + m + 6)x + m 2 + 6m + 1 

a) y = 2x + 7?r + 6m + 1 7 J v y 

b) y = — 2x + m 2 + 6 m + 1 d) Tất cả đều sai 

GIẢI 

Đe tìm phương trình đường thẳng qua CĐ, CT ta làm như sau: 


4 
































Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


BƯỚC CÁCH THỰC HIỆN MÀN HÌNH MÁY TÍNH 


1 

- Chuyển sang môi trường mode 2, nhập vào máy tính biểu thức: 

X 3 - 3 mx 2 + 3(m + 6)x + 1 

(3x 2 — 6 mx + 3 (m + 6))(6x — 6 m) 

3x6 

- Ẩn dấu Ẹ] để lưu lại biểu thức. 

M CMPLX 0 Math ▲ 

* 3xa ^ 


2 

- Bấm nút CALC , gán X = i,m = 100 
trong đó i là nút ENG 

CMPLX 0 Math A 

X? 

i 

1 M CMPLX B Math ▲ 

M? 

100 


3 

- Kết quả màn hình trả về là: 

10601 - 19788Í 

M CMPLX 0 Math ▲ 

X 3 -3MX 2 +3(M+6)>i> 

10601-197881 


4 

- Dịch kết quả : 

10601=1 06 01 = 1 .( 100 ) 2 + 6 .( 100 ) + 1 = m 2 +6m+l 

-19788 = -1 97|88 = - [10000 +(10000 - 300) +(100 -12)] = - (2.100 2 - 2.100 - 12) 

= - (2m 2 - 2m - 12) = 2(-m 2 + m + 6) 

5 

- Tương ứng với pt đi qua CĐ, CT là 

y = 2 (—m 2 + m + 6)x + m 2 + 6 m + 1 

Chọn ĐÁP ÁN c 


III. Một vài tính chất của đại lượng E, F 


Như đã nói ở phần mở đầu, nếu ta xem hàm g(x) là hàm bậc nhất tuyến tính với 2 ẩn E và F. Khi 
đó E, F được tìm bằng cách cho 2 giá trị X bất kỳ, ta được hệ pt có dạng 


ịXiE + F = gCpct) 
\x 2 E + F = g(x 1 ) 


trong đó 


gix)=y .y^il 

y y 3 .y'" 


Khi đó, ta thu được các kết quả sau: 

a. Hệ số góc E = g(a + 1) - g(a) = const với a E R 


g(a)-g(-a) 

=-—- với a ^ 0 

2 a 

— g'M\x=Xị — const với Xi là một giá trị bất kỳ 
Trường họp đặc biệt: a = 0 thì E = g{ 1) — g{ 0) = g’{x) | x= 0 là hệ số góc của tiếp tuyến của 
đường thẳng : y = /' (0). (x — 0) + /(0) tại điểm có hoành độ Xo = 0. 

Với a = 0 thì E = g( 1) — g{ 0) ta có cách tính E của pp. Hoàng Trọng Tấn 


5 































Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


b. Hệ số tự do F = g(0) (là cách tính F của pp. Hoàng Trọng Tấn) 

g(a)+g(-a) 

=-—- với a ^ 0 

2 a 

c. Từ biểu thức g(x) ta thấy rằng đường thẳng này luôn qua 3 điểm đặc biệt của hàm số bậc 3 là 
điểm uốn, điểm cực đại và điểm cực tiểu hay 3 điểm đặc biệt này luôn thẳng hàng. 


6 





Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


Bàỉ tập áp dụng 


Bài 1 : Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm CĐ, CT của các hàm số bậc 3 saư : 


STT 

ĐÈ BÀI NGUỒN TÀI LIỆU 

1 

y = X 3 — 3x 

Trích để thi toán Khối A-2015 

2 

y = —X 3 + 3x 2 + 3771X — 11 

Trích để thi toán Khối A-2013 

3 

y = X 3 — 2x 2 + (1 — 77l)x + 777 

Trích để thi toán Khối A-2010 

4 

y = 2x 3 — 9x 2 + 12x — 4 

Trích để thi toán Khối A-2006 

5 

y — X 3 — 3771X + 1 

Trích để thi toán Khối D-2014 

6 

y = 2x 3 — 3(771 + l)x 2 + 6x 

Trích để thỉ toán Khối B-2013 

7 

y — X 3 — 3ttix 2 + 3771 3 

Trích để thi toán Khối B-2012 

8 

y = 4x 3 - 6x 2 + 1 

Trích để thi toán Khối B-2008 

9 

y — X 3 — 5x 2 + 4x + 1 

Trích từ tài liệu phưongpháp tính nhanh 

đưòng thăng cực trị (trên mạng), tác giả 

Hoàng Trong Tấn 

10 

X 3 

y = —— 2x 2 + 1 

11 

y = X 3 - 3x + 2 

Như trên 

12 

X 3 

y = -- 6x 2 + 3x + 4 

3 

Như trên 

13 

y = X 3 — 3x 2 + 4x + 4 

Như trên 

14 

y = X 3 — 2x 2 — 5x + 1 

Như trên 

15 

y = X 3 — 4x 2 — X + 1 

Như trên 

16 

y = X 3 + 3 771X 2 — 5771X + 77i 2 -m-l 

Như trên 

17 

y = X 3 + (m + l)x 2 + 2x — 771 

Tuyên tâp hàm so Ị, tác giả Đãng Vỉêt Hùng 

18 

y = —X 3 + 3 771X 2 + 3(1 — 771 2 )x + 777 3 

- 777 2 

Như trên 

19 

y = X 3 — 3x 2 — 777X + 2 

Như trên 

20 

y = X 3 — 3 777 X 2 + 4 777 3 

Trang 86, chuyên đề h. so, tác giả Trần Đình 

Cư 


Bài 2 : Cho hàm số y = X 3 — 3 777X 2 + 3(771 + 6)x + 1 (C). Tìm m để điểm A(3;5) thuộc đường 
thắng đi qua các điếm cực đại, cực tiếu của hàm số (C) (trích từ bài 23 tài liệu tuyển tập cảc bài toán 
hàm sỏ của tác giả Đặng Việt Hùng) 

Bài 3 : Cho hàm số y = X 3 + 777X 2 + 7x + 3 (C). Tìm m để đường thẳng đi qua điểm CĐ, CT của đồ 
thị hàm số (C) _|_ với đường thẳng (d) : 3x — y — 7 = 0. (( trích từ bài 19 tài liệu tuyển tập các bài toán 
hàm sỏ của tác giả Đặng Việt Hùng) 

Bài 4 : Tìm m để đồ thị hàm số y = X 3 — 3x 2 + 771X + 771 (C) có cực đại và cực tiểu và hai điểm này 
đôi xứng nhau qua y = x/2 — 5/2. (trích từ chuyên đề hàm so, tác giả Trần Đình Cư) 


7 
















































Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


HƯỚNG DÃN - ĐÁP ÁN 

Bài 1 : Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm CĐ, CT của các hàm số bậc 3 sau : 


STT 

ĐÈ BÀI 


KQ FX570VN 

ĐÁP SỐ 

1 

y = X 3 — 3x 


CMPLX 0 M»th A 

(x 3 -ão- <3x2 ^ 

- 2 i 

y = -2x 

2 

y = —X 3 + 3x 2 + 3 mx — 11 


M CMPLX H Mxth ▲ 

C-X 3 +3X 2 +3MX-11> 

89+202Ĩ 

y = (2 m + 2 )x 4- m — 11 

3 

y = X 3 — 2x 2 + (1 — ra)x + m 


[ M CMPIX E M>tk A 

1 X 3 -2X 2 +(1-M)X+M> 
78-^i 

y = -ị^m + ^Jx + m-22 

4 

y = 2x 3 — 9x 2 + 12x — 4 


Ị M CMPIX 0 MMk A 

2X 3 -9X 2 +12X-4-4 

2 -ỉ 

y = —X + 2 

5 

y — X 3 — 3 mx + 1 


CMPIX ã M>th A 

X 3 -3MX+l- Í 2 ỉẩ ^Ị> 

1—2001 

y = —2mx + 1 

6 

y = 2x 3 — 3 (ra + l)x 2 + 6x 


M CMPLX 0 M»tk A 

2X 3 -3(M+l)X 2 +6>> 

101-101971 

y = — (m 2 + 2 m — 3)x + m + 1 

7 

y = X 3 — 3 mx 2 + 3ra 3 


1 M CMPIXã Mitk A 

X 3 -3MX 2 +3M 3 -—p 

1 3QŨŨ00Ũ-2ŨŨ00Ỉ 

y = —2m z x + 3ra 3 

8 

y = 4x 3 — 6x 2 + 1 


r Ị M CMPIX 0 Mxth A 

4X 3 -6X 2 +l-^4 

l-2i 

y = — 2x + 1 

9 

y — X 3 — 5x 2 + 4x + 1 


Ị M CMPIX 0 ”M»tk A 

1 X 3 -5X 2 +4X+1 V 

29 26- 
9 9 1 

26 29 

y = —7— X + — 

99 

10 

X 3 

y = -T — 2x 2 + 1 


[Ị ^-2^ + 1-^-V 

i-¥i 

16 

y = ——X + 1 

11 

y = X 3 - 3x + 2 


'\ M CMPIX ã MMk A 

X 3 -3X+2-^^'P 

2—2i 

y = — 2x + 2 

12 

X 3 

V = - 7 - — 6 x 2 + 3x + 4 
y 3 


M CMPLX 0 Mith A 

ặ~ 6 X 2 +3X+4-—> 
10-221 

y = -22x + 10 

13 

y = X 3 - 3x 2 + 4x + 4 


r~M CMPLX 0 Mxtk A 

1 X 3 -3X 2 +4X+4-— > 

1Ế. + Ẵị 

3 3 1 

2 16 
y= ữ + 3 

14 

y = X 3 — 2x 2 — 5x + 1 

f Ị M CMPIX B Mitk Â 

X 3 -2X 2 -5X+1-—Í> 

1 38 - 

11 '9 9 1 

38 1 

^ _ 9 x 9 

15 

y = X 3 — 4x 2 — X + 1 


\ M CMPIX ã Mítk A 

X 3 -4X 2 -X+1-—p 

5 38 - 
9 9 1 

38 5 

y = —7— X + - 

99 


8 
























































Gv: Ths. Phùng Quyết Thắng 
Tel: 0903259172. Face: LToan KN 
Page: KỸ NĂNG LÀM TOÁN 


TRUNG TÂM KỸ NĂNG LÀM TOÁN 

Nhận luyện thi theo nhóm, lớp khu vực Hà Nội 
Ngõ 102, đường Trường Ghinh, Đống Đa, HN 


16 

y — X 3 + 3 rax 2 — 5 rax + ra 2 - m-1 


M CMPLX 0 M>th ▲ 

X 3 +3MX 2 -5MX+M 2 - > 

79697 61000. 

3 3 1 

6 ra 2 + lOra 

y =--- X + 

y 3 

8ra 2 - 3ra - 3 

3 

17 

y = X 3 + (ra + l)x 2 + 2x — ra 


M CMPLX 0 Mnth A 

X 3 +(M+l)X 2 +2X-h> 

1102 20390- 

9 9 1 

2 ra 2 + 4ra — 10 llra + 2 

y = --- X -—— 

9 9 

18 

y = —X 3 + 3rax 2 + 3(1 — ra 2 )x 

+ ra 3 — ra 2 


r M CMPLX 0 M»tli A 

-X s + 3MX 2 +3(1-M ĩ > 

-990Ữ+2Ì 

y = 2x — (ra 2 — ra) 

19 

y = X 3 — 3x 2 — rax + 2 


M CMPIX s M/th A 

X 3 -3X 2 -MX+2-—V 

94 206- 
" 3 ” 3 1 

2 ra 

y =+ 2)x - (-J - 2) 

20 

y = X 3 — 3rax 2 + 4ra 3 


M CHPLX 0 Mith A 

X 3 -3MX 2 +4M 3 -— '0 
400ŨŨŨ0-20ŨŨŨÌ 

y = —2 ra 2 x + 4ra 3 


9 




































